Thông tin về camera góc rộng ngoài 
trời 


Camera góc rộng ngoài trời là gì ? 


Camera góc rộng ngoài trời là loại camera giám sát an ninh có tiêu cự ống kính lớn, góc quan 
sát rộng. Vì vậy, thật dễ dàng để bao phủ toàn bộ khu vực và không gian. Camera góc rộng 
ngoài trời được chia làm 2 loại là camera Wifi góc rộng (hay còn gọi là camera không dây góc 
rộng) và camera có dây góc siêu rộng. 


telecorn 


Ưu và nhược điểm của camera góc rộng ngoài trời 


Tương tự như các sản phẩm, thiết bị khác, camera góc rộng ngoài trời cũng có những ưu 
nhược điễm nôi bật. như sau: 


Lợi thế 


Camera ngoài trời góc rộng có những ưu điểm sau: 

- Dễ dàng quan sát toàn bộ khu vực không góc chết: dễ dàng điều chỉnh góc quay theo hướng 
chuyển động của người và vật. Nhờ đó mang đến hiệu quả giám sát, giám sát an ninh tối ưu 
cho người dùng. 

- Kết nối dễ dàng với máy tính và điện thoại di động: Hầu hết các camera góc rộng hiện nay 
đều được tích hợp kết nối wifi và hỗ trợ lưu trữ dữ liệu đám mây.Vì vậy, chỉ cần cài đặt ứng 
dụng trên thiết bị, bạn có thể dễ dàng quan sát, theo dõi trực tiếp các sự kiện, sự kiện, tình 
huống diễn ra trong khu vực camera. 


- Giao diện thân thiện, thao tác nhanh chóng: Nhờ thiết kế thông minh, giao diện thân thiện, 
đơn giản nên bạn không cần mắt nhiều thời gian tìm hiểu cách sử dụng camera góc rộng 
ngoài trời. : 

Nhược điêm 

Bên cạnh những ưu điểm trên, thiết bị camera góc rộng ngoài trời cũng có nhiều hạn chế và 
nhược điểm cụ thể như sau: 

- Giá thành cao hơn so với các thiết bị camera thông thường: thông thường giá camera góc 
rộng ngoài trời sẽ đắt gấp 2, 3 lần camera có cùng độ phân giải. 

- Chất lượng hình ảnh còn phụ thuộc vào tín hiệu wifi: Đối với camera wifi góc rộng ngoài trời, 
việc lưu trữ dữ liệu hình ảnh, video còn phụ thuộc vào điều kiện mạng. Nếu đường truyền 
không ổn định, hình ảnh dễ bị nhòe, xước, thậm chí là hỏng. 


Camera góc rộng ngoài trời phù hợp với ai? 

Khác với các sản phẩm camera an ninh giám sát khác, camera góc rộng ngoài trời chỉ thực 
sự phù hợp với những ai có nhu cầu theo dõi, quan sát toàn bộ một khu vực. Bởi như đã đề 
cập trước đó, giá thành của thiết bị camera góc rộng ngoài trời cao gấp nhiều lần so với những 
sản phẩm chỉ đơn thuần quan sát không gian. Theo đó, quý khách hàng có nhu cầu về không 
gian quan sát, diện tích sinh hoạt và làm việc như sau: 

Đối với Gia đình và Cá nhân: Camera góc rộng ngoài trời giúp giám sát an ninh an toàn trước 
sân, hai bên nhà, trước cửa nhà. Do đó, hãy bảo vệ các khu vực bên ngoài ngôi nhà của bạn 
đến mức tối đa có thể. 

Đối với công ty, xưởng, xí nghiệp, cửa hàng, cửa hiệu: Thiết bị camera góc rộng ngoài trời 
không những kiểm soát được lượng người ra vào, kiểm soát hoạt động của toàn bộ công 
nhân mà còn tránh được tình trạng trộm cắp, thất thoát tài sản. 

Xem chỉ tiết tại: 
https://vietteltelecom.vn/tin-tuc/tin-dich-vu/camera-ngoai-troi-goc-rong-la-gi-nen-chon- 
camera-ngoai-†roi-goc-rong-loai-nao-tot/16841440 


